KHOẢNG LẶNG 


ƯỚC MƠ 


Bây giờ, Bói-Cá kế chuyện 
cho bọn chim non trong xóm từ 
những điều mắt thấy tai nghe ở 
nơi phố thị. 

 x.. 

Ấn nơi xóm vắng, đầu ngõ hiên 

: 3 ngang cây vối cổ thụ. Cuối ngõ, 
Bùi Quang Khiêm chỗ đôi căn nhà nhỏ xinh, lại nép 
mình một cây dâu ta. 

Cây dâu có vòm lá xanh mướt bao trùm cả một khoảng sân rộng mênh mông. Những 
lúc ban trưa, vài tia năng mỏng manh xuyên qua được những lớp lá dày, vẽ xuông sân 
những bông hoa nắng, khiến lữ khách ngắn ngơ. 

Hơn nữa, nó ra quả gần như quanh năm. Lớp lớp quả chín quả xanh mọc kề nhau 
liên tiếp. 

Hót. Tiếng chim... Vòm lá điệu kỳ nơi xóm vắng ấy là mơ ước của bọn chim. Nhưng 
cũng là nơi giăng bẫy. Chủ nhà là tay mê chim hót hay; treo dưới bóng cây chiếc lồng 
tự chế 2 ngăn. Một bên là chú chim mồi hót véo von cả ngày. Bên kia cửa mở gọi mời, 
có săn nước uống... Bữa nọ, có chú Khướu rất đẹp theo tiếng hót, tìm đến cây dâu. 
Ăn quả no nê, chú khát nước, rồi chui vào lồng. Đang uống nước, cánh cửa lồng sập 
xuống. Chú chim tự do nay đã là tù binh. 

Oan nghiệt! 

Nó hoảng sợ, đâm đầu như điên vào vách lồng, hòng cố thoát. Vô ích. Cô chim bên 
cạnh vẫn véo von ca ngợi sự sống tươi đẹp... Rồi dâu chín lại được mang vào lồng. 
Nước uống tiếp thêm. 

Thể rồi, Khướu ta không còn sợ nữa. Thì ăn, thì uống, nhưng không hót. Nó nào có 
biết hót. Hình thể đẹp mắt, chứ giọng hát, thì tuyệt đối vớ vẫn! 

Thấy chìm đẹp không hót, ông chủ chán. Một ngày, ông mở cửa lồng, trả lại tự do. 


Sung sướng, Khướu vọt ra khỏi cửa, bay lên, tận hưởng bâu trời trong xanh. 
`... 


Cô chim mồi còn lại cô đơn. Rồi một sáng tỉnh mơ, đang dụi mắt, nhận ra anh 
Khướu tự do hôm nọ đã quay lại ngăn lồng nơi từng bị giam cầm. 

Kinh ngạc hơn, Khướu ta đã có kiểu nói của một triết gia. Gã tuyên bố: 

- Ở đâu có thức ăn, nơi ấy có tự do! Ngăn lồng này là mơ ước của ta. Nơi đây, giây 
phút hạnh phúc nhất của ta đã đến. Chẳng cần phải hát mà vẫn có thức ăn ngon. 

.... 

Bói-Cá nhận thấy ngăn lồng bên cô chim có tài ca hát luôn cửa khóa then cài, không 
một giây sơ sấy. Từ lúc Khướu quay lại, tiếng hát của cô thêm phần ai oán. Nhờ thế, 
dụ được thêm rất nhiều chim. 


Chấu Chàng 


72 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


